CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS 


TRANSITTIÊU CHUAN 16 CHỗ TRANSITTIÊU CHUAN 16 CHỗ + GÓI TRANG BỊ THÊM TRANSIT CAO CẤP 16 CHỗ 

Standard Transit 16 seats Standard Transit option pack 16 seats Luxury Transit 16 seats 

Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance 

Động cơ 

Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp / 2.4L Turbo Direct Common-rail lnjection, DOHC with Intercooler 

Loại/Type 

4 xi lanh thẳng hàng 

Dung tích xi lanh / Displacement (cc) 

2402 

Đường kính x Hành trình/ Bore x stroke (mm) 

89.9 X 94.6 

Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (kw/rpm) 

140/3500 

Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Maxtorque (Nm/rpm) 

375/2000 

Hộp sô"/ Transmission 

6 sô"tay / 6-speed manual transmission 

Ly hợp / Clutch 

Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực / Single dry plate, hydraulic activated 

Kích thước và trọng lương / Dimensions & VVeight 

Dài X Rộng X Cao / Length X VVidth X Height (mm) 

5780x2000x2360 

Chiềudàicơsở/VVheelbase (mm) 

3750 

Vệt bánh trước/Track-Front (mm) 

1740 

Vệt bánh sau/Track-Rear (mm) 

1704 

Khoảng sáng gầm xe / Min. ground clearance (mm) 

165 

Bán kính vòng quay nhỏ nhất / Min. turning radius (m) 

6.65 

Trọng lượng toàn tải / Gross vehicle weight (kg) 

3730 

Trọng lượng không tải / Kerb VVeight (kg) 

2455 

Hệ thống treo/ Suspension System 

Trước / Front 

Hệ thông treo độc lập dùng lò xo xoắn và ô"ng giảm chân thủy lực / Independent coil springs with telescopic shock absorbers 

Sau / Rear 

Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực / Non-independent leaf springs with telescopic shock absorbers 

Hệ thống phanh / Brake System 

Phanh dĩa phía trước và sau / Disc brake for front and rear 

Có/With 

Hệ thông chông bó cứng phanh (ABS) / Anti-Lock Brake System (ABS) 

Có / With 

TrỢ lực lái thủy lực/ Hydraulic Power steering 

Có / With 

Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) 

80L 

Loại nhiên liệu sử dụng 

Dầu /Diesel 

Cỡ lốp / Ty re Size 

215/75R16 

Bánh xe/ VVheel 

Vành thép 16”/Steel wheel 16” Vành hợp kim nhôm đúc 16”/ Alloy wheel 16” Vành hợp kim nhôm đúc 16”/ Alloy wheel 16” 

Trang thiết bị chính / Equipment 

Túi khí cho người lái / Driver Airb 

Có / With 

Bậc đứng lau kính chắn gió phía trước / Integrated panel for windscreen washing 

Có / With 

Khóa nắp ca-pô / Key-operated bonnet release 

Có / With 

Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện / Power Window 

Có / With 

Gương chiếu hậu điều khiển điện / Power Rear View Mirrors 

Có / With 

Khoá cửa điện trung tâm / Power Door Lock 

Có / With 

Đèn sương mù / Front Fog lamp 

Có / With 

Đèn phanh sau lắp cao / High-mount stop lamp 

Có / With 

Vật liệu ghế/ Seat Material 

Vải/Cloth Vải/Cloth Da cao câ"p / Leather 

Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế/ Seatbelts for all seats 

Có / With 

Tựa đầu các ghế/ Head rests 

Có / With 

Chắn bùn trước sau / Frond and rear mud flaps 

Có / With 

Bậc lên xuống cửa trượt / Side step 

Có / With 

Tay nắm hỗ trợ lên xuông / B-pillar assist handle 

Có / With 

Khoá cửa điều khiển từ xa / Remote Keyless Entry 

Có / With 

Các hàng ghế (234) ngả được / Reclining Seat rows 

Có / With 

Ghế lái điều chỉnh 6 hướng có tựa tay/ Manual 6-ways driver Seat adjust with armrest 

Có / With 

Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning 

Hai giàn lạnh / Dual Air Condition 

Hệ thông âm thanh / Audio System 

AM/FM, cổng USB/SD, 4 loa (4 speakers) 

Tiêu chuẩn khí thải/ Emision Level 

EURO stage 4 


Lưu ý: + Đường dây nóng miễn phí: Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp của quý khách hàng sẽ được giải đáp kịp thời. 

Hãy liên lạc với chúng tôi SÔ1800-588888 hoặc truy cập website http://www.ford.com.vn để biết thêm chi tiết. 

+ Những chi tiết kỹ thuật và màu sắc trong tài liệu này có thể đưdc sửa đổi không báo trước. Ảnh chụp có thể hdi khác với thực tế. 
+ Chiếc xe này được sản xuất bởi Công ty TNHH Ford Việt nam - Phường Tứ Minh - TP. Hải Dưdng - Tỉnh Hải Dưdng. 


Đỏ Ngọc Rubby 

Red Fir'e 


CÁC MÀU Cơ BẢN 

Basic colors 


Trắng Kim cương 

Diamond White 


:« 


Bạc Ánh Kim 

PÍatinum Silver 




Bạc Ánh Hồng 

Hẻather Mist 


100.000 

_ km 


năm 


Xanh Dương 

VVinning Blue 


r 'N 


Đại lý Ford - Your Ford Dealer 


Màu sắc của xe có thể khác so với thực tế. Liên hệ Đại lý Ford để biết thêm thông tin về màu sắc xe/ Vehicle colors may vary from the actual ones. Contact Ford dealers to get more information about other colors. 


FORDTRANSIT 



ford.com.vn 


Go Further 



























































































FORD TRANSIT - THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC KHẲNG định toàn cầu 


Ra đời năm 1965 tại nhà máy sản xuất Anh Ọuốc, Ford Transit chính là sự kết tinh của gẩn 50 năm kinh nghiệm thiết kếvà chếtạo xe thương mại theo tiêu 
chuẩn chất lượng Châu Âu. Đến năm 2013, hơn 7 triệu chiếc xe đã xuất xưởng, đưa T ransit trở thành thương hiệu xe thương mại bán chạy hàng đầu thế giới. 



Chiếc Transit đầu tiên đựợc ra mắt tại Việt Nam vào năm 1997, 
khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Ford vào công nghiệp sản 
xuất xe thương mại Việt Nam. Từ đó đến nay, Transit không ngừng 
được cải tiến, tích lũy các ưu điểm từ các sản phẩm thế hệ trước 
vào sản phảm thế hệ mới, phát triển thêm những tính năng ưu việt 
và gặt hái nhiều vinh quang với các giải thưởng lớn. 



Chứng nhận bởi 
Nữ Hoàng Anh 
Ford Motor Company 
Limited Brentvvood Essex 


Chứng nhận bởi 
Công tước xứ VVales 
Ford Motor Company Limited 
Brentvvood Essex 



1 g70 Chiếc Transit thứ 1 triệu 
được xuất xưởng tại Nhà 
máy Southampton, Anh 


Chiếc Transit thế hệ thứ 4 
lẩn đẩu tiên được ra mắt 
tại thị trường Việt Nam 


1997 


Ford Việt Nam giới thiệu 
chiếc Transit thế hệ thứ 6 


2007 


Chiếc Transit đầu tiên 
được xuất xưởng 


1965 



2010 Chiếc Transit thứ 6 triệu 2013 Chiếc Transit thứ 7 triệu 
được xuất xưởng tại Nhà máy được xuất xưởng tại nhà 

của Ford ở Kocaeli,Thổ Nhĩ Kỳ máy Ford Nanchang 


CÁC GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ CỦA TRANSIT 


2007-2009 

2008 

2008 

2011-2012 

2013 


ĐƯỢc bình chọn là chiếc xe đáng tin cậy nhất châu Âu trong 3 năm liên 
tiếp theo tạp chí danh tiếng FN50 của Anh 

Giải thưởng Danh dự dành cho chiếc xe Thương mại thông dụng nhất 

Giải thưởng Chiếc xe Thương mại của năm 

Giải thưởng Chiếc xe Thương mại của năm liên tiếp 2 năm 

Giải thưởng chiếc xe Thương mại hạng trung tô't nhất tại Anh 


Ford Transit có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng 
khác nhau như: xe cứu thương, xe cảnh sát, xe giao 
nhận hàng hóa, xe phục vụ bảo hành..., dành được sự 
tín nhiệm trong các lĩnh vực thương mại khác nhau. 


PHONG CÁCH ẤN TƯƠNG VÀ SANG TRỌNG 


Là người sửdụng dòng xe thương mại, hằn bạn sẽ muôn sở hữu một chiếc xe vững chắc, mạnh mẽ được trang bị các tính năng an 
toàn cao để vượt qua mọi thử thách trên đường, đổng thời thiết kế nội, ngoại thất toát lên vẻ hiện đại, sang trọng và thoải mái. 
Đó là nguồn cảm hứng đề chúng tôi tạo ra Ford Transit, chiếc xe đáp ứng đầy đủ những kỳ vọng của bạn. 



Lưới tản nhiệt mạ crom 
phía trước được thiết kế 
mạnh mẽ với các chi tiết 
hoàn thiện tinh tếtăng 
thêm nét lịch lãm cho 
Transit* 


Cụm đèn pha thiết kế 
mới hỗ trợ tẩm nhìn tốt 
hơn 


Vành đúc hợp kim với 
kiểu dáng hoàn toàn 
mới tạo cho Transit 
một phong cách hiện 
đại và sang trọng* 













































NỘI THẤT TINH TẾVÀ TIỆN NGHI 

Ford T ransit vượt trên cả những gì bạn mong đợi. Không chỉ có kiểu dáng năng động, không gian rộng rãi, nội thất của Ford T ransit còn được thiết kế sang 
trọng hơn. Khoang hành khách mô phỏng phong cách của khoang máy bay hiện đại, nội thất bọc da cao câp và được trang bị những tính năng tiện nghi 
vôn chỉ có ở những dòng xe du lịch hạng sang, mang đến cho bạn sự thoải mái tối đa. 



Hệ thông điều hòa kiểu mới 2 dàn lạnh với 
các cửa gió phân phôi không khí mát lạnh 
đến từng chỗ ngồi. 

Ghế lái điểu chỉnh theo 6 hướng, có vị trí 
nghỉ tay thuận tiện cho người lái. 

Bộ phận điều chỉnh tựa lưng kiểu tay kéo 
nhẹ nhàng và thuận tiện hơn. 

Nội thất thiết kế hoàn toàn mới cùng với 
ghế da cao câp, đem đến không gian rộng 
rãi và sang trọng. 



BẢNG TÁP LÔ THIẾT KÊ'KHOA HỌC VÀ THUẬN TIỆN 


Ổ điện 12V tiện lợi khi sạc pin điện thoại và máy tính xách tay. 

Nút điều khiển đèn pha giúp người lái dễ dàng điều chỉnh độ 
sáng và góc nhìn phù hợp với mọi điều kiện về thời tiết và địa hình. 


Cẩn sô' được bô' trí tích hợp với bảng điều khiển một cách hợp lý 
và khoa học, rất thuận tiện cho người lái. 

Dàn âm thanh chất lượng cao. 























































MẠNH MẼ VÀ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU 

Khả năng hoàn tất công việc với châ't lượng cao nhất là chìa khóa thành công vượt trội. Bên cạnh đó, Transit còn được trang bị hộp sô'sàn 6 câp chuyển sô' 
cho mọi công việc kinh doanh. Vì vậy, Transit được trang bị động cơ Duratorq êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống truyền động cẩu sau được cải tiến mạnh 
2.4L TDCi Turbo Diesel sử dụng công nghệ tiên tiến nhâ't tạo ra sức mạnh mẽ, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của công việc và tăng cường sức 
vượt trội mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thô'ng phun nhiên liệu trực tiếp tối ưu mạnh hỗ trợ bạn khi cần thiết. Bạn có thể cảm nhận sức mạnh của mô men 
hóa sự kết hợp giữa công suất động cơ và mô men xoắn cho sức tải và sức kéo xoắn ngay khi khởi động xe. 



AN TOÀN HÀNG ĐẤU _ 

Sự an toàn của bạn là điều chúng tôi quan tâm nhất. Ngoài câu trúc khung vỏ được thiết kê'theo tiêu chuẩn Châu Âu râ't 
chắc chắn, Ford Transit còn được trang bị nhiều thiết bị an toàn chủ động giúp bảo vệ tối đa cho hành khách từ mọi hướng. 


■ Phanh đĩa cho cả 4 bánh 

■ Hệ thông chông bó cứng phanh (ABS) 

■ Hệ thông phân phôi lực phanh điện tử (EBD) 

■ Túi khí cho người lái 

■ Dây đai an toàn 3 điểm cho ghếtrước và cho tất cả ghếsau 

■ Gương chiếu hậu thiết kế rộng 

■ Sàn xe bằng vật liệu chông cháy đặc biệt 

■ Đèn sương mù tăng độ an toàn trong thời tiết xâu và địa hình 
đồi núi 



► 

I 

L. 

Hệ thông chông bó cứng Túi khí cho người lái 

phanh (ABS) 





















